Giá Trị Của Sự Thật 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Giá Tri Của Sự Thật 





Lý Lạc Long 
Giá Trị Của Sự Thật 


Như chúng ta biết, sự thật là phản nghĩa của giả dối. Nhưng 
những câu hỏi quan trọng về "sự thật" ở đây là: Tin và hành 
xử theo sự thật có phải là hành vi tối ưu hay không? Và sự 
thật có thật sự quan trọng không? Chúng ta có nên nghi ngờ 
cái gọi là sự thật? 

Trong bài diễn văn nhận giải thưởng Nobel về Văn học 
(Literature) năm 2005, “ Nghệ thuật, Sự Thật & Chính trị" 
(Art, Truth & Politics), ông Harold Pinter nhắc đến sự thật. 
Ông viết: "Không có sự phân biệt rõ ràng giữa điều có thật 
và không thật, giữa điều phải điều trái. Một việc không nhất 
thiết đúng hay sai; nó có thể vừa đúng vừa sai". (There are 
no hard distinctions between what is real and what is unreal, 
nor between what Is true and what ¡s false. A thing ¡s not 
necessarlly either true or false; It can be both true and 
false). Harold Pinter "kết tội" chính sách ngoại giao, cách 
hành xử như "siêu cường quốc"... của Mỹ với thế giới. Đặc 
biệt là những "sự thật giả tạo" mà chính phủ Mỹ đã đưa ra 
như là những lý do cần thiết để đánh Iraq, việc giam giữ, 
ngược đãi, tra tấn ... các tội phạm khủng bố, các tù nhân 
chiến tranh. Pinter so sánh "tội ác" của Mỹ (chưa có ghi 
chép đầy đủ và rõ ràng, theo Pinter) với tội ác của các chế 
độ cộng sản Liên sô & Đông Âu từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai như: tàn bạo có hệ thống, những tội ác man rợ lan 
tràn, đàn áp khốc liệt tư tưởng độc lập (tất cả những tội ác 
của các chính quyền cộng sản đã được lập thành tài liệu và 


kiểm chứng đầy đủ, theo Pinter) . Harold Pinter "đề nghị" 
đem Tổng thống Bush (Mỹ) và Thủ tướng Blair (Anh) ra Tòa 
án Hình sự Quốc tế ( International Criminal Court of Justice) 
để xét xử. 

(Có điều cần chú ý ở đây là không thấy ông Pinter nhắc đến 
tội ác của các chính quyền cộng sản Trung quốc, Bắc Hàn, 
Cam Bốt, Việt Nam. Một cách tóm tắt, căn cứ theo cuốn 
"The Black Book of Communism", thì dưới thời Mao Trạch 
Đông, cộng sản TQ đã giết hại khoảng 65 triệu người Trung 
Hoa. Cam Bốt, Khmer Rouge & Pol Pot đã sát hại gần 2 triệu 
dân Miên. Bắc Hàn, dưới chính sách của chính quyền cộng 
sản đã làm khoảng 1.6 triệu dân chết vì đói. Việt Nam, đảng 
cộng sản VN đã sát hại khoảng 1 triệu người dân Việt.) 


Trong bài “Làm bài toán, rồi hãy so sánh tội của Mỹ và cộng 
sản" (Do the sums, then compare US and Communist crimes 
from the Cold War), Tiến sĩ Niall Ferguson, hiện là giảng sư 
môn lịch sử của trường đại học Harvard, không phủ nhận 
những "lỗi lầm" của Mỹ, nhưng phê bình lập luận và lý lẽ của 
Harold Pinter là không đúng với "sự thật" hoàn toàn. Và 
"khuyên" Pinter: " hãy gắn bó với kịch và thôi tra tấn lịch sử. 
Ngay cả nếu có giải Nobel cho sử học, Pinter cũng không có 
cơ may trúng đâu. Bởi vì trong nghề của Ferguson (lịch sử), 
khác với của Pinter (kịch)- và khác với nghề (chính trị) của 
Condi (Condoleezza Rice) - quả có tồn tại "những sự phân 
biệt rõ ràng... giữa những gì thật và những điều giả ". (So 
stick to plays, Harold, and stop torturing history. Even !f 
there was a Nobel Prize for it, you wouldn t stand a chance. 


Because ¡in my profession, unlike yours - and unlike Condi s, 
too - there really are “hard distinctions... between what Is 
true and what ¡s false”.) 

Từ hơn 2500 trước nhân loại đã hiểu, như Lão Tử đã nhận 
xét “Làm thầy thuốc mà sai lầm thì chỉ giết một người; 
làm chính trị mà sai lầm thì tàn hại cả đất nước; làm 
văn hóa mà sai lầm thì gây tai họa muôn đời". Văn hóa 
quan hệ rất lớn đến vận mệnh và tiền đồ của một dân tộc, 
muốn hiểu nền văn hóa của một dân tộc phải biết lịch sử 
của dân tộc đó. Điều này đòi hỏi lịch sử phải đúng như sự 
thật vì nếu không sẽ dẫn tới hiểu văn hóa sai lầm, và hiểu 
sai thì làm sao làm đúng được? Nói một cách khác, sự thật 
rất quan trọng và cần thiết dựa trên liên hệ giữa sự thật và 
văn hóa. Muốn làm văn hóa "đúng" phải biết sư thật. Một 
nền văn hóa không tôn trọng sự thật như nền văn hóa Marx- 
Lenin là một nền văn hóa sai lầm và sẽ di hại cho dân tộc là 
một điều chắn chắn. Chúng ta đang thấy những "di hại" 
đang xảy ra trước mắt cho Việt Nam nói riêng, và các quốc 
gia đã và đang chịu ảnh hưởng của văn hoá Marx-Lenin nói 
chung. Tiến sĩ Niall Ferguson, một nhà nghiên cứu lịch sử, 
cũng đã xác minh sự cần thiết của sự thật trong nghề của 
ông. 

Tôi kể chuyện "vòng vo" như ở trên để nêu lên những quan 
điểm và nhận xét về sự thật của những người trong những vị 
trí xã hội khác nhau. "Sự thật", theo một người cầm bút đoạt 
giải Nobel ( Harold Pinter), "sự thật" theo một nhà nghiên 
cứu lịch sử tiếng tăm (Niall Ferguson) và sự thật theo một 
nhà chính trị (Condoleezza Rice). Mặc dù chưa có dịp nghe 


quan điểm của bà Rice về "sự thật" nhưng chúng ta có thể 
"đoán" được vì chính trị là một trong những diễn đàn chính 
để người ta tìm sự hoài nghi. Nói cách khác, sự thật mà các 
chính trị gia "phát biểu" thường cần sự kiểm chứng. Hay nói 
theo cách nói của Nietzsche, "sự thật có thể là một điều tốt, 
nhưng thỉnh thoảng tại sao không sử dụng cái giả dối để đạt 
được mục tiêu?" 

Đầu năm 2003, khi Tổng thống Bush tuyên bố Iraq tìm cách 
mua nguyên liệu để sản xuất vũ khí hạt nhân. Mặc dù các 
giới chức trong Nhà Trắng thú nhận rằng họ không có đầy đủ 
bằng chứng để tin lời tuyên bố đó là sự thật, thậm chí có 
người còn bác bỏ thẳng thừng vấn đề, nhưng chiến tranh với 
lraq vẫn được tiến hành. Những người cầm đầu bộ máy 
chiến tranh trong Ngũ Giác Đài đưa thêm một lý do khác cho 
cuộc chiến: đó là nhằm ổn định tình hình chính trị Trung 
Đông và giải phóng Iraq khỏi ách cai trị của Saddam 
Hussein. 

Nhiều người Mỹ đồng ý với những lý do đưa ra. Xét cho 
cùng, còn có nhiều lý do khác để lật đổ chế độ của Hussein. 
Và, niềm tin cho rằng Iraq là một mối đe dọa hạt nhân đã 
thật sự củng cố sự đoàn kết của người Mỹ và cung cấp một 
cái cớ cho những người còn nghi ngờ ý đồ của chính phủ Mỹ 
trong việc gây chiến. Câu hỏi đặt ra là: nếu những lý do 
được đưa ra không đúng với thực tế thì sao? Đối với nhiều 
người, suy nghĩ đến cái trừu tượng gọi là "sự thật" là một 
suy nghĩ ngây thơ; điều mà họ quan tâm không phải là sự 
thật hay giả dối mà là làm cách nào để bảo vệ họ tránh khỏi 
khủng bố và bảo đảm nguồn cung cấp nhiên liệu (dầu hỏa) 


cho những chiếc xe SUV (Sport Utility Vehicle)... cần xăng 
dầu để hoạt động. Nói cho cùng, sự thật của những gì người 
ta tin và nói chỉ là điều phụ mà thôi; cái đáng nói và quan 
trọng hơn là hệ quả. 

Một thái độ tương tự như trên cũng khá phổ biến trong giới 
trí thức Mỹ hiện nay, chủ nghĩa hoài nghi sự thật và những 
khái niệm liên quan đã trở thành một khuynh hướng bán 
chính thức trong nhiều trường đại học ở Mỹ. Nói một cách 
khác những người này cho rằng sự thật khách quan là một 
ảo tưởng và cái mà chúng ta gọi là sự thật chỉ là một cái tên 
gọi khác cho quyền lực mà thôi. Thành ra, nếu sự thật quả 
có giá trị, thì cái giá trị đó chỉ là giá trị của một phương tiện, 
như quyền lực là một phương tiện vậy. Thậm chí, có một số 
người như nhà phê bình văn học nổi tiếng Stanley Fish còn 
cho rằng vì niềm tin vào truyền thống là một hành vi ngây 
thơ, sự thật không có giá trị gì cả. Sự thật không những chỉ 
là ảo tưởng, quan tâm đến sự thật chỉ phí thời gian và tranh 
luận về sự thật chẳng những buồn cười, không thích hợp mà 
còn vô duyên. (trong bài viết "Sự thật nhưng vô hệ quả: Tại 
sao triết học chẳng có giá trị" - Truth but No Consequences: 
W/hy Philosophy Doesn t Matter) . 

Dĩ nhiên, cũng có nhiều nhà trí thức Mỹ sẵn sàng bảo vệ ý 
tưởng sự thật là quan trọng, nhưng trong quá trình bảo vệ 
sự thật lại rơi vào tình huống "xoáy mòn" giá trị của sự thật 
như xu hướng tin tưởng rằng giữ gìn sự thật là giữ gìn những 
giá trị sự thật cổ điển, xu hướng này cho rằng những người " 
cấp tiến thiên tả" đang làm suy yếu nước Mỹ và kêu gọi phải 
tái khám phá sự thật mà Thượng đế đã ban cho dân Mỹ. Nói 


cách khác, sự thật mà những người có xu hướng này kêu gọi 
gìn giữ là "Họ đúng, mọi người khác đều sai". Một số người 
khác, như William J. Bennett, trong cuốn “W/hy We Fight: 
Moral Clarity and the War on Terrorism”" thì nuối tiếc cái thời 
mà trẻ em Mỹ được dạy phải cảm nhận những giá trị cao cả 
tuyệt vời của người Mỹ và lối sống kiểu Mỹ. Nhưng trong thời 
kỳ thanh bình và êm ả đó, sự thật rõ ràng như trắng với đen, 
đứa trẻ cũng hiểu được. Sư thật trong thời kỳ vàng son đó 
của Mỹ không những khách quan mà còn là đơn giản và 
hoàn toàn bất định. 

Dùng những lý luận và quan điểm như trên sẽ không bảo vệ 
sự thật được. Tin tưởng tuyệt đối vào những điều mình nghĩ 
là đúng không phải là một biểu hiện quan tâm đến sự thật 
mà là biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều . Quan tâm đến sự 
thật là phải sẵn sàng chấp nhận niềm tin của mình có thể 
sai lầm, hệ quả của ý niệm sự thật khách quan. Nếu sự thật 
quả thật khách quan thì niềm tin không thể làm thay đổi sự 
thật đó. Khăng khăng giữ lấy những gì mình tin tưởng là 
không cần biết đến sự thật thì làm sao bảo vệ sự thật được? 
Cả hai quan điểm: Sự thật không có giá trị (Fish) và sự thật 
có giá trị nên phải học thuộc lòng các giá trị hay giáo điều 
cổ xưa (Bennet) đều dựa trên cái giả định gián tiếp là chỉ có 
"một" sự thật có giá trị đó là SỰ THẬT TUYỆT ĐỐI. Giả định 
này sai lầm. Một sự thật đơn giản, không cần trang điểm gì 
cả cũng có giá trị rồi, và người ta không cần tô vẽ sự thật 
bằng chữ hoa để cho nó được chú ý. 

Vì những tâm lý như trên nên sự thật về những lý do để gây 
chiến với Iraq đã rơi vào "khoảng không". Theo sự phê phán 


của một số trí thức Mỹ, trong chiến tranh Iraq, chính phủ Mỹ 
đã lừa dối dân chúng Mỹ đi vào chiến tranh một cách mê 
muội và căn cứ vào những sự kiện xảy ra trong vòng 3 năm 
qua đã chứng minh là chiến lược đó là một sai lầm của Mỹ 
và dẫn đến những đạo luật đe dọa đến quyền căn bản của 
con người của dân chúng Mỹ. Theo họ đây là một sự xúc 
phạm đến dân chúng của chính quyền Mỹ. 

Chiến lược đánh Iraq của chính phủ Mỹ đúng hay sai, thành 
công hay thất bại, có lợi hay hại cho dân chúng và đất nước 
Mỹ, xin dành lại cho các nhà phân tích gia . Tôi chỉ muốn tìm 
hiểu xem sự thật có giá trị chính trị không? Và nhìn vào cuộc 
chiến tranh Iraq của Mỹ thì sẽ thấy có lý do để nghĩ rằng sự 
thật có giá trị chính trị. 

Lý do thứ nhất liên quan đến khái niệm sự thật và giả dối. 
Hãy thử tưởng tượng trong một xã hội mà mọi người tin rằng 
quyền lực là phương tiện biến một ý kiến thành sự thật. Nói 
cách khác chỉ những người có quyền thế mới nói điều thật. 
Nếu người có quyền thế nói tình yêu là thù hận, chiến tranh 
là hòa bình, khổ đau là hạnh phúc ... và mọi người công dân 
trong xã hội đó đều nghĩ là sự thật. Một xã hội như vậy thì 
thiếu một cái gì đó rất căn bản. Đặc biệt là người công dân 
trong xã hội đó hiểu lầm về sự thật, và sự hiểu lầm này bào 
mòn cái khái niệm về sự thật . Phê bình xã hội thường được 
thể hiện bằng cách phát biểu những bất đồng ý kiến với 
những người có quyền thế, và không ngần ngại chứng minh 
quan điểm của những người có quyền thế là sai lầm. Để làm 
được việc phê bình xã hội, một người cân có khả năng suy 
nghĩ và phê phán một cách có hệ thống. Nếu không có khái 


niệm về sự thật thì không thể phân biệt những gì những 
người có quyền thế nói là đúng hay sai là sự thật hay giả 
dối. Vì vậy, nếu loại trừ được khả năng phân biệt sự thật và 
giả dối với những gì chính phủ nói và làm, có nghĩa là chính 
phủ đã loại trừ được đối kháng và phê bình xã hội. Đây là lý 
do tại sao sự thật có giá trị chính trị. 

Lý do thứ hai, một xã hội văn minh mà trong đó các thành 
viên phải tôn trọng lẫn nhau thì những quyền căn bản của 
con người gọi chung là "quyền con người" là một bộ phận 
cần thiết, không thể thiếu được. Những quyền căn bản này 
khác với quyền được tạo ra (hay trao cho người dân) bằng 
một chính sách của chính phủ, và những quyền căn bản này 
phải là ưu tiên số một, ưu tiên hơn tất cả các quan tâm 
chính trị. Thí dụ như người dân không thể bị tước mất quyền 
riêng tư chỉ vì vị Bộ trưởng Tư pháp quyết định rằng để bảo 
vệ tất cả các công dân, lực lượng bảo vệ an ninh có quyền 
biết người dân đọc sách gì, nghe cái gì, nói cái gì , mua sắm 
cái gì. "Quyền con người" hiện hữu và cần thiết trong một 
xã hội văn minh và đây không phải là một ân huệ của chính 
phủ, để chính phủ có thể tùy ý ban phát và thu hồi. Một 
người, để biết được là quả thật có quyền căn bản đó hay 
không cần phải có ý tưởng độc lập để phân biệt những gì 
chính phủ nói và những gì là sự thật. Do đó, khái niệm về 
những quyền căn bản hay "quyền con người" bao hàm khái 
niệm sự thật. Nếu chúng ta quan tâm đến quyền lợi, chúng 
ta phải quan tâm đến sự thật. 

Lý do thứ ba, từ nhận thức về mối liên hệ giữa quyền lợi và 
sự thật cho thấy khía cạnh hiển nhiên nhất về giá trị chính 


trị của sự thật. Chính phủ có nhiệm vụ phải nói cho dân 
chúng biết sự thật. Một chính sách minh bạch và tư do 
thông tin là những phòng thủ rất quan trọng chống lại các 
hành động bạo ngược. Một khi chính phủ cảm thấy không 
cần biết đến sự thật, chính phủ đó trở nên bất chính vì họ có 
thể làm những chuyện mà dân chúng không tán thành. Như 
chính phủ Mỹ trong việc xâm nhập bất hợp pháp vào khách 
sạn Watergate, dội bom Cam Bốt, cho phép tra tấn tù nhân 
lraq.. Dù những hành động đó không trực tiếp ảnh hưởng 
đến dân Mỹ, nhưng gián tiếp làm tổn hại đến tính liêm chính 
của nền dân chủ Mỹ và những gì dân Mỹ không biết cũng có 
thể làm tổn hại họ. 

Nếu một chính phủ dân chủ tự do không muốn nói cho công 
dân biết sự thật, nền dân chủ tự do không còn là tự do và 
dân chủ. Có lẽ đó là một chân lý quá hiển nhiên như nhà 
triết học Michel Foucault từng nhận xét rất chính xác rằng 
không một chính phủ nào có thể tồn tại bằng cách mị 
dân. Trí thức cũng thế. Trí thức không thể tồn tại nếu 
không dám nói lên sự thật. 

Bàn luận chuyện nước Mỹ, và nhìn lại dân tộc và quê hương 
Việt Nam của chúng ta. Đúng như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện 
đã nhận xét : "Trí thức của Việt Nam chúng ta là một lũ 
hèn". Nhận xét của Foucault về sự tồn tại, sự liên hệ giữa trí 
thức và sự thật cũng đúng luôn. Ở Việt Nam, trí thức đã trở 
thành một loại động vật "hiếm" dưới sự thống trị của đảng 
cộng sản trong hơn nửa thế kỷ qua. Hy vọng là nhận xét của 
Foucault cũng đúng luôn về sự tồn tại của một chính quyền 
mị dân để dân Việt được hít thở bầu không khí của tự do, 


dân chủ thực sự và có cơ hội phát triển theo kịp đà tiến hóa 
của thế giới . 

Lý Lạc Long 

(TTL/TCT/MAI/22/3/06) 

Tài liệu tham khảo: 

- Do the sums, then compare US and Communist crimes 
from the Cold War 

http:/uww.telegraph. co.uk/opinion/main./htmil? 
xmI=/opinion/2005/12/1 1/do1102.xml&sSheet=/portal/2005 
¿12/1 1/xportal.htmil 

- Art, Truth & Politics 
http:/nobelprize.org/Iiterature/laureates/2005/pinter-lecture- 
e.htmil 

- Irue to Life: Why Truth Matters, Michael P Lynch ,MIT Press 





Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Lý Lạc Long 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 3 năm 2006 


